GIÁO PHẬN VINH 
BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN 


Xã Đoài, ngày 2/7/201 7 


THƯ GỬI: THẦY CỒ GIÁO LÝ VIÊN 
NHÂN NGÀY LỄ QUAN THẦY GIÁO LÝ VIÊN 10/7 


Thầy cô Giáo Lý Viên quý mến! 

Trong một cuộc nói chuyện với hơn 1.600 giáo lý viên (GLỴ) tại Vatican, thứ sáu 
27/08/2013, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã khẳng định rằng: Đe trở thành một giảo ỉỷ 
viên tốt, cần phải thực hiện ba điếm mấu chốt. Trước tiên là sông mật thiêt với Chúa 
Giêsu, thứ hai là noi gương Chúa Kitô, sẵn sàng đến với tha nhân đê chia sẻ Tin Mùng 
và cuối cùng là đừng sợ hãi vượt ra khỏi lãnh vực quen thuộc của mình (Đài Vatican). 

Đọc lại những tư tưởng của ngài trên đây, Ban giáo lý đức tin (GLĐT) xin được gửi 
tới quý thầy cô đôi điều suy nghĩ trong dịp trọng đại này: GLV là ơn gọi Chúa trao. Sự 
tin tưởng của Chúa qua Giáo Hội để cất nhắc quý thầy cô thành tông đô chân thực của 
Ngài. Do đó chúng ta cần hiểu rõ nền tảng vững chắc cho đời sống đức tin chính là 
Giáo lý. Giáo lý đưa chúng ta gắn kết mật thiết với Thiên Chúa Tối Cao. Nếu GLV 
không có được sự gắn bó với Thầy Chí Thánh Giêsu như cành nho với thân nho (Ga 1 5, 
4), thì chăng bao giờ mạng lại được những thành công trong việc truyên bá giáo lý Tin 
Mừng cho học sinh. Hơn thế nữa, người GLV còn phải thi hành việc ngôn sứ, sẵn sàng 
đem Tin mừng của Chúa đến bất cứ nơi đâu miễn là có cơ hội thuận tiện. Trong cuốn 
hướng dẫn việc dạy giáo lý 2017 của HĐGMVN nhân mạnh: Mệnh lệnh truyên giáo 
của Chúa Giêsu thúc đây các môn đệ của Ngài ra đi rao truyên Tin Mừng cho đên tận 
cùng thế giới. Vào năm 1533, lần đầu tiên Tin Mừng của Chúa Giêsu được loan truyền 
đến Việt Nam do một người Châu Au tên là I-nê-khê. Tiêp những năm sau đó, nhiêu nhà 
truyền giáo khác đã đến Việt Nam. Các ngài đã hoạt động nô lực đê hạt giông Tin 
Mừng được gieo xuống, ỉón lên và sinh hoa két quả dôi dào trên đát nước chúng ta. (Sô 
24). 

Điều này đòi buộc người GLV phải biết ra khỏi ngay cả ngoài lĩnh vực chuyên môn 
và sở trường của mình hầu mới mong có được kết quả to đẹp trong chính ơn gọi cao 
quý ấy. 

Kính thưa quý thầy cô GLV, 

Mừng ngày lễ GLV năm nay, Ban GLĐT Giáo phận vừa tổ chức thành công Đại hội 
Giáo lý, tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2017 và bầu ban GLĐT nhiệm kỳ 2017 - 2020. 
Trong bầu khí hân hoan đó, Đại hội đã lắng nghe báo cáo đánh giá phong trào dạy và 
học giáo lý của giáo phận nhà chúng ta trong nhiệm kỳ qua, đang từng bước tiến lên 
khá toàn diện, đội ngũ GLV đã được đầu tư và tuyển chọn ngày càng chất lượng hơn, 
trường giáo lý đang mọc lên rất nhiều từ các giáo họ và giáo xứ trong toàn giáo phận; 
phòng học, lớp học ngày một khang trang sạch sẽ hơn. Tài liệu cho thầy và trò đã được 


cập nhật, in mới, giá rẻ, chất lượng qua các kì thi tại các giáo xứ và giáo hạt rất đáng 
mừng. Chắc rằng, ngày lễ năm nay sẽ vui hơn vì những kêt quả đã đạt được. 

Tuy đứng trước những thành tựu đã đạt được thì cũng không khỏi được những thách 
đố về công tác giảng dạy giáo lý, HĐGMVN đã có tâm thư: “Việc dạy giáo lý tại Việt 
Nam quan tâm đến việc giúp các tín hữu hiêu biềt đức tin, nhưng chưa chú trọng đên 
việc lắng nghe, đón nhận và thực thỉ Lời Chúa dạy; chưa giúp học viên giáo lý tham gia 
các cử hành phụng vụ một cách ỷ thức và tích cực, chưa giúp học viên có được thói 
quen đạo đức trong đời sổng hằng ngày. Hơn nữa, việc dạy giảo lý gân như lãng quên 
việc giúp các tín hữu tích cực tham gia và xây dựng đời sông cộng đoàn kỉtô hữu, quan 
tâm đến các vấn đề xã hội và góp phần kiên tạo công ích dựa theo ánh sảng Tin Mừng, 
cổ võ tinh thần sổng Tin Mừng trong đời song thường ngày và thúc đây dân thân cho 
việc truyên giảo (Sô 13). 

Từ những cảm nhận đó, Ban GLĐT chúng con tha thiết mời gọi quý thầy cô GLV 
hãy luôn ý thức trách nhiệm cao cả của mình đã lãnh được từ kho tàng ân sủng của 
Chúa qua Giáo Hội và Thánh Kinh, đê chúng ta luôn làm mới trong cách dạy của mình, 
hầu mang lại kết quả trong việc truyền giáo mà trước hết là đào tạo con người say mê 
sứ vụ loan báo Tin Mừng. 

Nhân dịp ngày lễ Bổn mạng của đội ngũ GLV, Ban GLĐT Giáo phận xin gửi tới 
thầy cô GLV lời chúc mừng nồng nhiệt, một ngày lễ thật vui tươi và ý nghĩa. Nguyện 
xin thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự đấng mạnh thể bên tòa Chúa cầu thay nguyện giúp 
cho quý thầy cô được mọi sự bình an và chan chứa muôn ơn lành của Chúa. Chúc quý 
thầy cô và những người hữu trách về công tác giáo lý được mạnh khỏe, bình an và 
thành công. Mong quý thầy cô trau dồi, bồi bổ kiên thức thêm trong dịp hè này, đế sang 
năm học mới quý thầy cô lại có được một mùa giáo lý mang kết quả bội thu. 



BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN 

Thi^ký, đặc trách GLPT 


Paul Nguyên Đức Vĩnh 


